Thạch Lam chưa biết kéo 
cánh với bồi và lính tập 
Vu Trọng Phung 

Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Vü Trong Phung 
Thạch Lam chưa biết kéo cánh với bồi và lính tập 
Tác giả ký dưới bút danh: Thiên Hư 


Dường như Vũ Trọng Phụng không ưa gì tờ báo Phong Hóa 
(do nhóm Tự Lực Văn Đoàn chủ biên), và anh em Nhất Linh, 
Khái Hưng, nên thẳng tay công kích, không một chút e dè. 
Hai bài viết dưới đây được in cùng một lúc trên tờ Hải Phòng 
tuần báo. Mời các bạn đọc để thấy thời nào cũng có những 
cuộc bút chiến dù cùng di trên một con đường... 

Mục "Cuộc điểm báo" trong Phong hóa số 113 vừa rồi, trong 
khi muốn bên ông Tứ Ly về cái tội lôi cổ hiền giả ra đâm 
chém ghê gớm đến nỗi cổ hiền giả bị vỡ đầu sát tai không 
còn ai nhận được mặt nữa, ông Thạch Lam sợ thua trận, đã 
phải buộc tội cho ông Lãng Nhân ba điều: 

"Điều thứ nhất, khinh người đi lính tập, điều thứ hai, khinh 
người đi làm bồi, điều thứ ba khinh mạn độc giả." 

Ông Lãng Nhân vốn có viết cho báo Nhật tân. Nếu độc giả 
của báo N.T. toàn là bồi và lính tập cả thì lời buộc tội của 
của ông Thạch Lam cũng nguy hiểm thay và tờ báo có tôn 
chỉ bình dân (?) là tờ báo P.H. chắc sẽ lôi về phe mình được 
hết các ông bồi và lính tập đương đọc Nhật tân quay sang 
đọc Phong hóa. Chắc ông Thạch Lam cho rằng đánh bằng 
cái miếng phân vua ấy là hại được bên địch nên ba điều 
buộc tội, ông cho nhà in xếp bằng chữ đậm nét hơn. 

Nếu độc giả N.T. không là bồi và lính tập cả thì P.H. cũng đã 
nịnh được số đông bồi và lính tập độc giả của mình. 


Ông Thạch Lam là người có thủ đoạn đấy chứ ! 

Song tôi muốn độc giả rõ tại làm sao ông Lãng Nhân đã... 
phạm mấy cái tội tây đình đó. 

Đầu đuôi câu chuyện là thế này : 

Ông Tứ Ly muốn chê ông Nguyễn Trọng Thuật dốt. Nhưng 
trong khi chê người, ông Tứ Ly cũng... dốt. Thấy ngang tai, 
ông Lãng Nhân phải ngăn lòng kiêu ngạo của ông Tứ Ly. 
Vốn hiếu thắng, ông Tứ Ly cãi quanh cãi quẩn rồi lấy giọng 
của bồi và lính tập ra cười trừ. Bực mình, ông Lãng Nhân 
bảo ông Tứ Ly có họ với với bồi và lính tập. Thế là ông 
Thạch Lam buộc tội ngay ông Lãng Nhân : khinh bồi, lính 
tập, và độc giả. 

Tuồng như Phong hóa xưa nay vẫn hết lòng kính trọng các 
ông bồi và lính tập vậy. Nào có thế cho ! 

Những bài vở và tranh vẽ mà P.H. dùng để bôi nhọ lính tập 
thế nào, các ông lính tập đã đọc cả. Còn về phần các ông 
bồi thì, để tôi xin dẫn ngay đoạn văn của ông Tứ Ly viết 
trong số báo mới đây để tổng công kích ông Lãng Nhân là 
dịch Héraclite sai (?): 

Ông làm tôi lại nhớ lại câu "nhà nước có lắm đầu bò" mà có 
người dịch là "maison | eau beaucoup téte boeuf." 

Ông Tứ Ly thì lôi cái dốt của các ông bồi ra ché nhạo, mà 
ông Thạch Lam lại viết văn sùng bái các ông bồi hết sức, đó 
là điều thất sách của báo P.H. 

Nếu trước khi đốt trầm lên để tỏ lòng ngưỡng mộ các ông 
bồi, ông Thạch Lam đã dặn trước ông Tứ Ly rằng : "Anh đừng 
có đụng đến các ông bồi, đó là những vị thần thánh bất khả 
xâm phạm, và là độc giả của ta " thì P.H. đã thành công nổi 


trong cái việc to lớn đó, và đã chẳng tiền hậu bất nhất. 
Nhưng P.H. vẫn trọng các bồi lắm, nên trong một số vừa đây 
có đăng ở mục "vui cười" : 

Tên Tây 

Một anh bồi được nghỉ, về chơi quê, khoe: 

- Này các bác ạ, tên annam nghe có lủng củng, các bác 
cũng nên cải tên tây như tôi, nghe nó hay hơn. 

- Thế tên tây bác là gì? 

- Hay lắm ! ông chủ đặt cho tôi là...Mặc-mít-toòng ! 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh Máy: lang_ thang 

Nguồn: Thanh Đa 

Được bạn: mọt sách đưa lên 
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2004 


